BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


AM NHẠC 


œ NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


HOÀNG LONG (Chủ biên) - LÊ MINH CHÂU - HOÀNG LÂN 
LÊ ĐỨC SANG - LÊ ANH TUẤN 


ÃM NHAC 


(Tái bản lần thứ mười hai) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


02-2018/CXBIPH/150-932/GD Mã số : 1H506T8 


#rIẾF] ÔN TẬP MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC 


Ôn tập một số bài hát đã học 
— Quốc ca Việt Nam 
— Em yêu hoà bình 
— Chúc mừng 
— Thiếu nhỉ thế giới liên hoan 
Trình bày các bài hát trên bàng hình thức đơn ca, song ca, tam ca, 
tốp ca. 


Bài đọc thêm 
BÁC HỒ VỚI BÀI HÁT KẾT ĐOÀN 


Sau các cuộc mít tỉnh lớn hoặc sau các buổi nói chuyện với nhân dân, Bác Hồ 
thường cùng mọi người hát bài Kết đoàn. Khi Bác lấy giọng để tất cả cùng 
hát, tiếng hát của Bác có nhịp điệu rõ ràng, mạch lạc, dễ hát theo. Ai nấy đều 
vui vẻ, phấn khởi hát vang bài ca một cách tự nhiên bằng tất cả nhiệt tình 
của mình. 

Năm 1960, ở Thủ đô Hà Nội có tổ chức một dạ hội lớn tại vườn Bách Thảo. 
Dàn nhạc giao hưởng gồm hơn 100 nhạc công đệm cho dàn hợp xướng 
thanh niên Thủ đô trên 800 người. Bác Hồ cùng một đoàn đại biểu tới và 
Bác ngồi trên thảm cỏ nghe nhạc như mọi người. Chương trình biểu diễn 
kết thúc, Bác bước lên bục chỉ huy giữa tiếng hoan hô vang dậy. Bác ra hiệu 
để mọi người im lặng rồi cầm đũa chỉ huy của nhạc trưởng điều khiển đàn 
nhạc và đội hợp xướng cùng hát bài Kế? đoàn. 

Kết đoàn là sức mạnh, có đoàn kết thì mới thành công. Sức mạnh đoàn kết 
của hàng triệu người dân Việt Nam đồng sức, đồng lòng xung quanh 
Bác Hồ đã làm nên những chiến công vĩ đại : đánh thực dân Pháp, đuổi 
phát xít Nhật, thắng đế quốc MI... 


Ngày nay chúng ta còn thấy bức ảnh Bác Hồ kính yêu cầm đũa chỉ huy 
như một người nhạc trưởng quen thuộc với dàn nhạc. 


BÀI TẬP 


Em hãy kẻ khuông nhạc, đọc tên nốt và chép lại bài tập sau : 


:=—======-=-== 


Bác Hồ với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. 


ŠTIẾT 


HỌC HÁT : : 
BÀI REO VANG BÌNH MINH 


Rao vang bình minh 


Vừa phải — Trone sáng 


Nhạc 


và lời 


: LUU HỮU PHƯỚC 


h 


làI 


† 


Reo vang reo ! Ca vang ca ! Cất: tiê 


ng hát vang rừng 


k k—+ k k h 
# —e- x”—-z-=.- | øe —z —e_ ø_ z 
* xanh, vang đồng! La bao la, tươi xanh - tưới, ánh 


P —. ——.. = — —= 
sáng tưng bừng hoa - lá. Cây rung cây, hoa đua 
F E F 
L5 = } } : = h 
á ø ø 7 R . ” ø x = % mì = 
hoa. Khắp nơi bình mình rắc gieo hương nông. Gió đón 


T K k 
— ...ann 
gió, sáng chiếu sáng. Bình mình sáng ngập hồn 
h h h h h R 
l” Lm lu lo lo! Ta ca hát say sưa. Hát 
Ằ h h ” 
Em nmmnnumnnnann 
«e7. e 
lên chào nưừng trời xuân luôn luôn tươi sáng. — La 
h — ề 
P z=Ƒ ị „——mz ) —mz „—*—.z 
la la lạt Ta T hái say — sưa. Hát 
š — Ị 
Le ——=—=————— n=: 
- - 
lên chào mừng bình mình sáng muôn năm. 


Bài hát ®eo vang bình mình là một bài trong ca kịch Diệt sói lang của 
nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, được sáng tác năm 1947. Giai điệu trong sáng, tươi 
vui, lời ca giàu hình ảnh, bài hát như bức tranh phong cảnh buổi sáng đây 
mầu sắc rực rỡ và âm thanh lôi cuốn, hấp dẫn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em biết bài hát nào về phong cảnh buổi sáng hoặc thiên nhiên 
nói chung. 


2. Học thuộc bài hát Reo vang bình mình. 


ậm 3 ÔN TẬP BÀI HÁT : REO VANG BÌNH MINH 
IẾT TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SÔ 1 


1. Ôn tập bài hát : Reo vang bình mình 

— Đoạn I từ Ñeo vang reo đến sáng ngập hồn ta : một người hát. 
Đoạn 2 từ Líu líu lo lo đến sáng muôn năm : đông ca. 

— Chia thành các nhóm hát đối đáp. 

2. Tập đọc nhạc 


— Lnyện tập cao độ : 


s = s lu = 


{)2) 2124|») 2l4Ì 


TĐN SỐ 1: Càng vai chơi 


Vưi tươi 
) 


Câm tay nhàạu ta đỉ chơi đàn ai đụng ngân - ngủ. 


—======== 


Câm tay nhau ta vui hái, ngàn tỉa nắng chan hoà. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Đọc nhạc kết hợp gõ phách bài TĐN số I. 
2. Tập chép bài TĐN số I. 


8 


ŠTIẾT. 


HỌC HÁT : 
BÀI HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH 


tay giã cho em bầu lười xanh 


Nhịp di Nhạc và lời : HUY TRÂN 
§ x lều h 
?———-—.—-—: 
t L2 
Hãy xua lan những mây — mù đen 
(Hãy chặn) — tay lũ — điển kuối-T hiếu 
L.) 
„ ì R 
& x——- RE s — sg = 
Y ø: 1 L2 
lối. Để bầu trời tươi mãi một màu 
chiến. Cho bầy em cắp sách tới trường 
~—z——z + 
r + ¬— 
xanh. Hãy — bay lên chim bồ _ câu 
Vui. Hãy — bay lên — chỉm bồ câu 
=== ===— 
ham: h R e . mài 
rY 7N . 
trắng. Cho bẩy em ca hái dưới mời 
trăng. Cho trẻ thơ ca hát khắp hành 
« 
xanh. La la la la 1a, 
tỉnh. h Ï 
Ễ Y J ú 
la la la la la. La la la la — la, 
1; 2. 
la la la la la. Hãy chặn.........ld. 


9 


Chỉ khi nào trên Trái Đất của chúng ta không có tiếng bom, tiếng súng 
thì mọi trẻ em mới có được cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Hình ảnh những 
cánh chim bồ câu bay lượn trên trời xanh tượng trưng cho khung cảnh hoà bình, 
đó cũng là ước mơ của mọi người. Bài hát Hấy giữ cho em bầu trời xanh của 
nhạc sĩ Huy Trân đã nói lên tình cảm và khát khao đó của các em. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Kể tên một số bài hát về chủ đề hoà bình mà em đã được học. 
2. Học thuộc bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. 


êTIẾ IỆ ÔNTẬPBÀIHÁT: —- 
Ở. Hãy ciữ cHo EM BẦU TRỜI XANH 
TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 2 


1. Ôn tập bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh 
— Trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca : 
Nhóm I : ấy vua tan những mây mù đen tối. 
Nhóm 2 : Để bầu trời tươi mãi một màu xanh. 


Nhóm L : /#!ấy bay lên chim bồ câu trắng. 


10 


Nhóm 2 : Cho bẩy em ca hát dưới trời xanh. 

Nhóm I và nhóm 2 đồng ca : Lư l4... la la la. 
— Trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoa. 
2. Tập đọc nhạc 


— Luyện tập cao độ : 


e) -_> ơœ « 


111124114212] 


= Nốt trắng ngân dài bằng 2 nốt đen (tương đương 2 phách) : d~ d 


— Nốt trắng chấm dôi ngân dài bằng 3 nốt đen (tương đương 3 phách) : 


⁄ ° NG 
TĐN SỐ2: Alặt tười lên 


Vữa phải ~ Nhịp nhàng 


£ .. . x. : 


Mặt trời vừa lên chùm ca hót khắp — nơi. 


4= =========== 


Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Đọc nhạc kết hợp gõ phách bài TĐN số 2. 
2. Tập chép nhạc bài TĐN số 2. 


§ HỌC HÁT : 
ÔTIẾT- BÀI CON CHIM HAY HÓT 
Con chim hay hớt 


Nhạc : PHAN HUỲNH ĐIỀU 


Vui — Hơi nhanh Lời : Theo đồng đao 
h 
b —¬ Inế 
===.==-.-=--..-c 
— 


Con chỉm hay hót. Nó đứng nó hót cành 


đa. Nó ra. cành trúc. Nó rúc nó rúc cành 
“ = ”..E== ===== >c-z-—-“—zˆ 
°) 

tre. Nó hót le te. Nó hót la 

—h HE *—*+——`—k 
==«“ 

14. Nó hót le te la ta (mà) nó bay vô 
D 7 sẽ Ì 

nhà. Ấy — nó rd_ THỘNg lúa. Nó múa, nó 


==== ===—_— 


chơi ƠI chủ" ơi chín" ơi là đới chữm ơi chữmn 


`. 
+ 


À == 
=2——Ƒ—“_“z-z =—=: 


Ới là ới_ chữm øØi ơi  chữn ơi. 


Dựa trên lời bài đồng dao dưới đây, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã sáng 
tác bài hát Con chim hay hói. Nét nhạc giản dị thật dễ thương. Bài hát vui, 
sinh động, rất gần gũi với tình cảm của các em nhỏ. 

Cón chỉm hay hót 
Nó hót cành đa 
Nó ra cành trúc 
Nó rúc cành tre 
Nó hót le te 

Nó hót la ta 

Nó bay vô nhà 
Nó ra ruộng lúa 
Nó múa nó chơi 
Chim ơi chìm ơi. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Kể tên một vài bài hát nói về loài vật mà em biết. 


2. Học thuộc bài hát Con chim hay hót. 


ï ÔN TẬP BÀI HÁT : CON CHIM HAY HÓT 
ẤTIẾT: ÔN TẬP TĐN SỐ 1, SỐ 2 

1. Ôn tập bài hát : Con chim hay hót 

— Hai câu hát đầu tiên, từ Con chữn đến cành tre : đồng ca. 

— Từ câu Nó hót le te đến vô nhà - lĩnh xướng. 


— Từ câu Ấy „ó ra đến ơi chim ơi : đông ca. 


2. Ôn tập TĐN số 1 


— Luyện tập cao độ : 


= = 
ộ — kài = © "eo 
— Lầm quen với cách đánh nhịp : ` 
Sơ đồ đánh nhịp : Đường nét thực tế : 
1 2 1 2 


— Đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 1 kết hợp tập đánh nhịp §: 


3. Ôn tập TĐN số 2 
— Luyện tập cao độ : 


sễ == z — = 
°c mz = ~ ?—S© 


— Lầm quen với cách đánh nhịp ẵ: 


Sơ đồ đánh nhịp : Đường nét thực tế : 


| 3 
——~ ”;m—x 
2 2 
— Đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 2 kết hợp tập đánh nhịp 3. 


Bài đọc thêm 
CHIẾC CỒNG CỦA NỮ THÂN A-TÊ-NA 
Héc-quyn là con trai của thần Dớt và hoàng hậu An-kmen. Chàng được 
thần Héc-méc cho bú trộm đòng sữa bất tử của nữ thần Hê-ra. Héc-quyn 
lớn rất nhanh và trở thành một người có sức khoẻ vô địch. 


Héc-quyn đã lập nên nhiều kì tích, chàng chiến thắng con mãnh thú hung 
ác ở Nê-mê, con mãng xà bảy đầu dữ tợn ở Hi-đrơ, con lợn rừng nguy hiểm 
ở núi Ê-ri-măng-tơ để cứu những người dân trong vùng. 

Vua Ở-ri-xtê, người luôn ganh ghét với tài năng và lòng dũng cảm của 
Héc-quyn, ra lệnh cho Héc-quyn đi tiêu diệt đàn ác điểu ở hồ Xtanh-phan. 
Vào một buổi chiều, Héc-quyn đến gần hồ, nơi đây bị bao phủ bởi mầu 
tang tóc ghê rợn : những con voi, sư tử, lợn rừng... bị những chiếc lông 
cứng như mũi tên của đàn ác điểu bắn chết, nằm ngốn ngang. Héc-quyn 
tìm đến nhà những người dân trong vùng. Một cụ già nói với chàng : “Đã 
có nhiều dũng sĩ đến đây để chiến đấu với bầy ác điểu nhưng đều bị chúng 
giết chết bằng những chiếc lông cứng. Ban ngày, mọi người và loài vật đều 
phải trốn tránh, ẩn náu, đêm tối mới đám đi lại, làm ăn”. 

Héc-quyn xin nghỉ lại một đêm, chàng rất lo cho số phận người dân ở 
đây. Trong giấc ngủ, chàng mơ thấy thần Dớt đến nói : “Con hãy đến cầu 
xin nữ thần A-tê-na giúp đỡ”. Tỉnh dậy, Héc-quyn tìm đến nữ thần A-tê-na. 
Nữ thần trao cho chàng một chiếc cổng bằng đồng và đặn cách sử dụng. 


15 


Héc-quyn xách chiếc công và chạy như bay đến hồ Xtanh-phan. Chàng 
vung dùi, khua ba hồi chín tiếng. Âm thanh vang rên làm bây ác điểu náo 
loạn. Chúng rời tổ và lao về phía Héc-quyn, con đầu đàn phóng về phía 
chàng những chiếc lông cứng, cả đàn cùng phóng theo, lông chim bay như 
tên bắn, dày đặc như mưa rào. Héc-quyn giơ cồng lên đỡ. Lạ thay, chiếc 
cồng tự xoay quanh người chàng như chiếc lá chắn kì diệu, không chiếc 
lông nào lọt qua được. Lông chim va vào lá chắn tạo thành âm thanh kì lạ, 
lũ ác điểu càng thêm điên cuồng, chúng bay thấp xuống và dồn dập phóng 
những chiếc lông còn lại. 


Chờ bầy ác điểu không còn lông cứng nữa, Héc-quyn liền giương cung 
bắn liên tiếp. Con đầu đàn bị chết, nhiều con rơi xuống, cả đàn tan tác mỗi 
con một phương bay mất. 


Héc-quyn chiến thắng, những người dân trong vùng mở cửa ra đón chàng. 
Họ coi Héc-quyn như vị thần cứu mạng. Chàng nói cho họ biết tác dụng 
của chiếc cổng thần. Nhờ chiếc cồng của nữ thần A-tê-na, chàng mới thắng 
nổi bẩy ác điểu. 

Từ đó, người dân vùng ven hồ Xtanh-phan trở lại cuộc sống thanh bình 
và hạnh phúc. Họ mời thợ lành nghề về đúc những chiếc công khác. Họ coi 
cổng là một vật thiêng liêng như lá bùa hộ mệnh. Về sau, người ta dùng 
cổng làm lá chắn trong lúc chiến đấu. Tiếng cồng còn được vang lên trong 
những ngày hội mừng chiến thắng. Ngày nay, cổng là một nhạc khí của 
nhiều dân tộc. 


Theo TRUYỆN CỔ HY-LẠP, Nguyễn Văn Khoả, NXB Văn học, 2004. 


Ê#TIẾ ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : REO VANG BÌNH MINH, 
1 HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH 
NGHE NHẠC 


1. Ôn tập bài hát : Reo vang bình mình 

— Tập hát đối đáp và đồng ca. 

~ Tập biểu diễn bài hát theo hình thức tốp ca. 

— Kể tên một số bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. 

— Nói cảm nhận của em về bài hát ®eo vang bình mình. 

2. Ôn tập bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh 

= Tập hát rõ lời, thể hiện khí thế của bài hát theo nhịp đi. 

— Tập biểu diễn bài hát theo hình thức tốp ca, đến chỗ có lời ca La la la... 
vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời ca. 

— Trong bài hát, hình ảnh nào tượng trưng cho hoà bình ? 

— Hát một câu hoặc cả bài một bài hát khác về chủ đề hoà bình. 


3. Nghe nhạc 
Nghe một bài hát thiếu nhi hoặc một bài dân ca hay một trích đoạn 
nhạc không lời. 


17 


HỌC HÁT : 


ÔTIẾT: 


BÀI NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA 


Những bông hoa những bài ca 


Tươi vui — Náo nức 


Nhạc và lời : 


HOÀNG LONG 


ụ 
E e ` 
'EE=s=sccez:re.e:.===: 
t +ˆ }—+—e 
Cùng nhau cẩm tay địỉ đến thăm các thấy các 
(Thầy) cô dạy em mong chúng em sẽ cùng lớn 
À h — 
=: z ø—z—#-—-z_—z ì R 
e e r e s 
cô. Lời hát rộn rã bao bé em bước trên đường 
khôn. Học tốt học mãi ghỉ: nhớ trong những trang vở 
h ” re ® —P—# e z h 
z s s t t f—z 
+ + + 
phố. Ngàn hoa nở tươi khoe sắc hương dưới ánh mặt 
mới. Mùa thu đẹp tươi bạo Hớc tơ sáng gương mặt 


trời. 


Náo nức — tiếng CHỜI Say sua yêu 
người. Nhớ mãi công thầy — nhớ mãi ơn 
) † 
đời. Những — đoá hoa tươi màu đẹp nhất, 
này. Những khúc ca — bảo lời đẹp — nhất, 
1. 9) 
F—E== L_£=¬:L£EeH 
—y .—P ø c— 
Vy 
chúng em xin lặng các thấy các cô. Thây... 
chúng em xi lặng các thấy các... cô. 


Hằng năm, có một ngày hội tưng bừng của các thầy, cô giáo. Đó là 
ngày 20 tháng 11 — Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhạc sĩ Hoàng Long đã thể 
hiện lòng kính yêu và tình cảm biết ơn đối với những người dạy dỗ, chăm 
lo cho các em trong bài hát Những bóng hoa những bài ca. Giai điệu của 
bài hát vưi tươi, trong sáng, gợi lên nhịp bước chân rộn ràng của các em 
đến thăm thầy cô giáo trong ngày hội vui đầy ý nghĩa đó. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nói cảm nhận của em khi hát bài Những bông hoa những bài ca. 
2. Học thuộc bài hát Những bông hoa những bài ca. 


19 


¿rIẾrÏ ÔN TẬP BÀI HÁT : 
È NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA 


GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC NGOÀI 


1. Ôn tập bài hát : Những bông hoa những bài ca 
— Hát đúng giai điệu và học thuộc lời ca. 

— Hát kết hợp vận động phụ hoạ. 

— Trình bày bài hát bằng hình thức song ca, tốp ca. 


2. Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài 
~ Sắc-xô-phôn (Saxophone). 

— Tờ-rôm-pét (Trompette). 

~ Phơ-luýt (Elũte). 
— Cờ-la-ri-nét (Clarinette). 


Clarinette 


Saxophone 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tập biểu diễn bài hát Những bông hoa những bài ca. 


2. Kể tên một vài nhạc cụ khác của nước ngoài mà em biết. 


20 


ấp 1 TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3 
Ề IẾT: NGHE NHẠC 
1. Tập đọc nhạc 
— Luyện tập cao độ : 


s == 


e) = 5 lời 


— Luyện tập tiết tấu : 


#8 J J |) | b»}»2 2 14l 
£ )J)2}|122144|142122l21 


rÐN số3: Lôi hát Son Ù a Son 


Vừa phải Nhạc và lời : VŨ THANH 
— — 
e e „—" ơø # 
Son — Son Son. Tôi hát Son La Son. 
4 =1 œ—e I 
se. s =: .g—. 7 E2 
Bè_ trâm tôi hát Đô Rê Mi — Đô. Múa hát nào. 


2. Nghe nhạc 


Nghe một bài dân ca chọn lọc. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tập đọc kết hợp gõ phách bài TĐN số 3. 
2. Em hãy tự tập đọc : 


sm= 3 == 


ÊIẾT]2 sàước uơ 


tÁ%c mơ 


Nhạc Trung Quốc 
Thiết tha, trìu mi! 


Lới Việt : AN HOÀ 
LN Q °_—z 
= ——===——. = _—e 
z =_ E 
Gió vờn cánh hoa bay dưới trời Đàn bướm xinh dạo 
ImEE— e—z 
2 TA) s s—e z 2 
. họa 
chơi. Trên cành cây chỉủm ca  líu lo. 
ˆ h 


=—== == =—=—== 
======= 


Như hát lên bao lời móng chờ. Em khao khát ước 
‡ 


}—— E= ] ==——== 
: — 
mơ khắp nơi bình yên. Cuộc sống tươi đẹp — thêm. 
§ kả ” = ø kả z | : + 
>—_ 
Cho đàn em tung tăng múa cá, 
E=== = 
= e +L = 
trong nắng xuân ˆ tô đẹp muôn nhà. 


Bài hát Ước mơ viết ở nhịp TÔ giai điệu nhẹ nhàng. vui tươi. Bài hát 
nói lên ước mơ của các bạn nhỏ mong muốn nhiều điều tốt đẹp đến với 
mọi người. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nói cảm nhận của em về bài hát Ước mơ. 


2. Học thuộc bài hát Ước mơ. 


#y 19 ÔN TẬP BÀI HÁT : ƯỚC MƠ 
IẾT: TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 4 


1. Ôn tập bài hát : Ước mơ 

— Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. 

— Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca. 
2. Tập đọc nhạc 


— Luyện tập cao độ : 


.~ 5 


— Luyện tập tiết tấu : 


Ñ J}))1)4|1)222l2l 


TÐN số4: Nhớ ơn Đác 


(Trích) 


Vữa phải Nhạc và lời : PHAN HUỲNH ĐIỂU 


A! Có Bác Hồ đời em được ấm no. 
Ễ \ : = 
Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác — Hồ. 


24 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1. Tập một vài động tác phụ hoạ cho bài hát Ước mơ. 


2. Câu hát Ai yêu nhỉ đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh 
bằng chúng em nhỉ đồng ở trong bài hát nào ? 


#mếrl ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : 
ỉ = NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA, ƯỚC MƠ 


NGHE NHẠC 


1. Ôn tập bài hát : Những bông hoa những bài ca 
~ Trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca : 

Nhóm I : Cùng nhan câm tay đi đến thăm các thây các cô. 

Nhóm 2 : Lời hát rộn rã bao bé em bước trên đường phố. 

Nhóm 1: Ngàn hoa nở tươi khoe sắc hương dưới ánh mặt trời. 

Nhóm 2: Náo nức tiếng cười say sưa yêu đời. 

Nhóm I và nhóm 2 đồng ca : Những đoá hoa tươi đến các thầy các cô. 
— Trình bày bài hát theo hình thức tốp ca, có vận động phụ hoạ. 


25 


2. Ôn tập bài hát : Ước mơ 
= Trình bày bài hát kết hợp múa phụ hoạ. 
— Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca. 
3. Nghe nhạc 
Nghe một bài hát thiếu nhi hoặc một bài dân ca hay một trích đoạn 
nhạc không lời. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc hai bài hát đã ôn tập. 


2. Tập biểu diễn hai bài hát với một vài động tác phụ hoạ. 


ÊmIẾ 1 ÔN TẬP TĐN SỐ 3, SỐ 4 
TE TỠ kể CHUYỆN ÂM NHẠC 


1. Ôn tập TĐN số 3 


— Lnyện tập cao độ : 


s kh) 
= ke k ° 


= Luyện tập tiết tấu : 


{22212412414 l 


— Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 3. 
2. Ôn tập TĐN số 4 
— Luyện tập cao độ : 


2 ==_—= 


2% 


34 *ÀIÍJI2 #442111 


— Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 4. 


3. Kể chuyện âm nhạc 


NGHỆ SĨ CAO VĂN LẦU 


Nghệ sĩ Cao Văn Lâu (Sáu Lâu) sinh năm 1892 tại Gia Định trong một 
gia đình nhà nho nghèo. Khi thành Gia Định thất thú về tay quân Pháp, 
ông nội của ông cùng gia đình tản cư về tỉnh Long An và mất ở đây. 

Cậu bé Lầu được học chữ nho do người cha dạy. Cậu đến trường học chữ 
quốc ngữ nhưng do nhà nghèo nên sớm phải thôi học. Với bản chất thông 
minh, ham học, khi được cha gửi đến học nhạc với ông thầy đàn tên là 
Nhạc Khi - một nghệ nhân nổi tiếng trong vùng, cậu bé Lầu được học đủ 
các môn như : đàn tranh, đàn kìm, đánh trống và ca. 

Thấy Sáu Lầu là một học trò giỏi lại ngoan ngoãn, ông thầy rất yêu quý 
và đã tận tình truyền dạy những hiểu biết của mình. Thầy trò Nhạc Khi 
và Cao Văn Lầu gắn bó suốt gần mười năm. Trong đám bạn bè cùng học, 
Cao Văn Lầu là người học giỏi nhất, nổi tiếng là người hát hay, đàn giỏi. 
Lớn lên, ông làm việc ở Toà sứ Bạc Liêu và vẫn thường xuyên tham gia 
các nhóm đàn ca tài tử ở đây. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Cao Văn Lầu 
là bản Dạ cổ hoài lang ra đời khoảng năm I919-— 1920. Theo lời nghệ 
sĩ Ba Du kể, vào khoảng thời gian này ở Huế có một đoàn nhạc gồm những 
nghệ nhân tên tuổi đi du lịch vào Nam Bộ. Sau khi tham quan, trao đổi 
nghệ thuật với các nhóm tài tử miền Đông và miền Trung Nam Bộ, nhóm 
tài tử Huế có đến gặp nhóm tài tử Bạc Liêu. Trong những buổi hoà nhạc thân 
ái, giọng ca tiếng đàn đã để lại cho nhóm tài tử Bạc Liêu những ấn tượng đẹp 
đế. Để ghi lại cuộc gặp gỡ đặc biệt đó, nhóm tài tử Bạc Liêu phân công ông 
Sáu Lầu sáng tác một bản nhạc trong thời gian ngắn để kịp tặng lại nhóm 
tài tử Huế và đồng thời cũng có ý như để đáp lại bản Hành ván, một 
bản nhạc hay nhất của nhóm nhạc Huế. Sau khi được phân công làm việc 


đó, ông Sáu Lầu rất lo, suy nghĩ miên man mà chưa ra một nét nhạc nào, 
Một hôm, như thường lệ, ông làm nhiệm vụ đứng gác bên cạnh Toà sứ. 
Giữa lúc đêm khuya vắng vẻ, tĩnh mịch, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng trống 
điểm canh bên cạnh nhà tù, ông xúc động nhớ đến hình ảnh người thiếu 
phụ đêm khuya tựa gối trông chồng và ông bắt đầu nghĩ ra một bản nhạc 
lấy tên là Dạ cổ hoài lang. 

Dạ cổ hoài lang có một nhạc điệu buồn thương nhưng đầy nét chân thật, 
trong sáng, không sướt mướt, ủ rũ, bế tắc như một số bản nhạc khác sau 
này. Có người cho rằng. bài ca như tâm sự của những thiếu phụ có chồng 
đi lính cho Pháp trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tuy nhiên, bài 
ca vẫn chứa chan niềm hi vọng. Nỗi buồn đau riêng đã được nâng lên 
thành nỗi đau chung, do vậy bài Dạ cổ hoài lang đã đi vào lịch sử âm nhạc 
dân tộc, trở thành bài vọng cổ được yêu thích cho tới hôm nay và đồng bào 
Nam Bộ coi như một tài sản tỉnh thần vô giá. 


Tác giả bài Dạ cổ hoài lang mất ngày 13 — 8 — 1976. Tên tuổi Cao Văn Lầu 
trong lịch sử ca nhạc cải lương đã được khẳng định và nhân dân còn ghi 
nhớ mãi. Ở tỉnh Bạc Liêu có một đường phố mang tên Cao Văn Lầu. 


Theo MINH HẢI, ĐẮC NHẪN. NGỌC THỚI. 


êm£r16 HỌC BÀI HÁT DO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN 


28 


#mIẾr1 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT : 
REO VANG BÌNH MINH, 
HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH 
ÔN TẬP TĐN SỐ 2 


1. Ôn tập bài hát : Reo vang bình mình 
— Nêu tên tác giả bài hát Reo vang bình mình. 
— Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. 
~ Biểu diễn bài hát theo hình thức tốp ca. 


2. Ôn tập bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh 

— Nêu tên tác giả bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. 
— Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. 

— Nói cảm nhận của em về bài hát. 


29 


3. Ôn tập TĐN số 2 


— Luyện tập cao độ : 


—ớ 


— Luyện tập tiết tấu : 


ŸJ )42 124214242 lả4l1 


~ Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 2. 


#TIẾrÍ ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT : - 
: =Ñ. NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA, ƯỚC MƠ 
ÔN TẬP TĐN SỐ 4 


1. Ôn tập bài hát : Những bông hoa những bài ca 

— Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. 

— Cả lớp đồng ca bài hát, thể hiện tính chất vui tươi, trong sáng và hát với 
nhịp độ hơi nhanh. 


30 


2. Ôn tập bài hát : Ước mơ 
— Hất đúng giai điệu và thuộc lời ca. 


— Biểu diễn bài hát kết hợp vận động. 


3. Ôn tập TĐN số 4 


— Luyện tập cao độ : 


L9) 
- + + Ầ 1 
= — e—z—s 


W1 JLdd j2 j ]d | 


— Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 4. 


HỌC HÁT : 
ÊTIẾT BÀI HÁT MỪNG 
Tát mừng 


Dán ca Hrê (Tây Nguyên) 
Rộn ràng — Tha thiết Đặt lời : LÊ TOÀN HÙNG 


Cùng múa hát nào, cùng cất tiếng 
h 
# + 1 
S====.. Đ—P 
Ặ =< e e s 
° m— Ï ; : 
ca, mừng đất nước la sống vui hoà bình. Mừng 
H 
F-1 
z “ h “ “ =: l 
ø- ø E k v 
Tây Nguyên mình đời sống ấm no, nồi 
= K— : 
L1 
——— =: HỊ 
¬— L4 7- 
tiếng trống chiêng đó - đây chào mừng. 
Bài Hái mừng thể hiện tình cảm tha thiết, niềm vui của người dân Tây Nguyên 
trước cảnh đổi thay của buôn làng. Cuộc sống hoà bình, ấm no với những mùa 


bội thu hoà cùng tiếng cồng chiêng reo vui và lời hát rộn ràng. 


¬.. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em biết những bài hát nào về Tây Nguyên ? 
2. Học thuộc bài ái mừng và tìm một vài động tác phụ hoạ cho bài hát. 


tà 
t 


lội 20) ÔN TẬP BÀI HÁT : HÁT MIỪNG 
IẾT; TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 5 


1. Ôn tập bài hát : Há/ mừng 
— Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. 
— Trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca : 
Nhóm I: Càng múa hát nào, cùng cất tiếng ca. 
Nhóm 2 : Mừng đất nước ta sống vui hoà bình. 
Nhóm I : Mừng Tây Nguyên mình đời sống ấm no. 
Nhóm 2: Nổi tiếng trống chiêng đó đây chào mừng. 
Nhóm I và nhóm 2 đồng ca : Cùng múa hát nào, cùng cất tiếng ca. 
Mừng đất nước ta sống vui hoà bình. 
Câu hát Mừng đất nước ta sống vui hoà bình nhắc lại 2 lần. 
— Tập hát kết hợp động tác phụ hoa. 
2. Tập đọc nhạc 


— Luyện tập cao độ : 


« ÂĂẮ => 


— Luyện tập tiết tấu : 


12 32? l¿ldzlủ] 


— Nốt đen chấm dôi ngân dài bằng 3 móc đơn (tương đương một 


ww..... 


TĐN số s: Xlăm cánh sao vui 
(Trích) 


Nhạc : HÀ HẢI 
Nhịp vừa — Vui Lời : PHONG THU - HÀ HẢI 


Năm cánh sao ấy kết thành bông hoa. 
:———z † R S= 
L2) ” † 1 
ø s —=- ø- ° =“- = 
Nở_ từ tên gọi — cháu ngoan Bác Hồ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài Hứ/ mừng và tập hát diễn cảm. 
2. Tập chép nhạc bài TĐN số 5. 


ập r2 HỌC HÁT : 
IẾ BÀI TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC 


34 


Tre ngà bên Lăng Bác 


Tha thiết Nhạc và lời : HÀN NGỌC BÍCH 


=== =-=-—- 


Bên Lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà. 


F25 k k 
k—`— h † h k —k 
s Ÿ ”————` ¬—¬~ ”— z=—E—== 


Pm 
Đón gió đâu về mà đu đưa, đu dưa. Đón nắng đâu 


an. . Bề _S 0 £ — e 8 


về mà thêu hoa, thêu hoa. Rất trong là tiếng chỉm, tiếng 


3 z £ z k R 
“ . e “ e.—# “ 


PH 
chim chuyên ngây thơ. Rất xanh tiếng sáo diễu, tiếng sáo trời ngân 


ấn ==: 
——R h 
s1 T1 Sỹ s. "n8 .. 


- 3 
nga. Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên 


B | b 
sét ===: s— —=_= EE==: | 


ø: 
Bác,cho em về ca — hát dưới mái tóc tre ngà. 


Cây tre ngà đã bao đời thân thuộc với làng quê ta. lá tre xanh mà thân tre 
tì đậm một sắc vàng óng ả... Có những khóm tre ngà đẹp như thế được quần 
tụ cùng hoa cỏ trăm miền về bên Lăng Bác. Tre đứng đó để được rì rào mãi 
điệu hát ru của gió. 


Bài hát Tre ngà bên Lăng Bác có giai điệu đu đưa, nhè nhẹ như tiếng 
võng ru... 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài Tre ngà bên Lăng Bác và thể hiện tình cảm của bài hát. 
2. Hãy nói cảm nhận của em khi hát bài Tre ngà bên Lăng Bác. 


t 
“ 


x22 ÔN TẬP BÀI HÁT : TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC 
2y|3 : TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6 


1. Ôn tập bài hát : Tre ngà bên Lăng Bác 
— Hãy hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. 


— Trình bày bài hát bằng hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. 


2. Tập đọc nhạc 


— Luyện tập cao độ : 


‡ 4) |J22I 
‡J42)2)1122 


TÐN SỐ 6: Chứ bộ đội 


(Trích) 
Vui tươi — Nhí nhảnh Nhạc và lời : HOÀNG HÀ 
Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm. 


Súng chắc trong tay chú canh giữ cho hoà bình. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1. Tập đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 6. 
2. Tập chép bài TĐN số 6. 


ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : HÁT MIỪNG, 
ŠTIẾT:22 tre NeÀ sên LĂNG BÁC 
ÔN TẬP TĐN SỐ 6 
1. Ôn tập bài hát : Há¿ mừng 
— Học thuộc lời ca. 
— Hát kết hợp vận động. 


2. Ôn tập bài hát : Tre ngà bên Lăng Bác 

— Trình bày theo hình thức đơn ca, tốp ca. Khi hát thể hiện một vài động 
tác đu đưa theo nhịp Ÿ. 

— Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp H hoặc một số động tác phụ hoạ cho bài hát. 


37 


3. Ôn tập TĐN số 6 
— Luyện tập tiết tấu : 


§ )à)»l))»})»l1là22 14] 


— Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 6. Trình bày 
theo nhóm, cá nhân. 


$@riếr2lI HÀ Mi DNG QUÊ HƯƠNG 


Mlàu xanh quê hương 


Theo điệu Sa-ri-ăng 
Dân ca Khmer (Nam Bộ) 
Hơi nhanh Đặi lời mới : NAM ANH 


Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây đang lớn 
(Bay xa bay) xa theo ngàn lời ca trên khắp 


EE=E=—==== 
==—-————-——=-= 


dân xanh tốt nơi đây. Lung lỉnh lung  lỉnh khi Mặt Trời 
miễn sông múi quê ta. Bay cao bạy cáo lá cờ vàng 


# h k k—È—^—¬ 
—=—_— =—=—=-===== 


P h 


: li 
lên cha cánh đồng ngô lúa tươi thêm Rung rình rung 
sao (rong nắng hồng cơn gió lao xao. Xanh tươi xanh 
— 


# h—`¬h 

E== ======-=-=- 
Làn ——& 

rỉnh chào' cây lá bên đường. Tung tăng tung 

tươi làng XÓM quê mình. Ôi bao yêu 


==—=======—=_==-= 


R un : ~- Ậ 
tăng đàn em bé, tới trường. Bay xa bay... 
thương Tổ quốc thanh... ... bình. 


Quê hương xanh tươi với những cánh đồng ngô lúa, những hàng cây bên 
đường, có đàn em bé cắp sách tới trường gợi lên khung cảnh yên vui thanh 
bình. Màu xanh quê hương được đặt lời mới từ bài dân ca Khmer 
(Nam Bộ). Tính chất bài hát vui tươi, rộn ràng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1, Học thuộc bài hát Màu xanh quê hương. 
2. Tập trình bày bài hát theo hình thức tam ca. 


: ÔN TẬP BÀI HÁT : MÀU XANH QUÊ HƯƠNG 
ÊIẾT 2Ð TẬp bọc NHẠC : TĐN SỐ 7 


1.Ôn tập bài hát : Màu xanh quê hương 

— Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. 

~ Trình bày bài hát bằng hình thức đơn ca, tam ca, tốp ca. 
2. Tập đọc nhạc 

— Luyện tập cao độ : 


5S === 


39 


— Luyện tập tiết tấu : 


4£ )))})|) t+|3)2»22l)tÌ 
{Èb))) |22J1l12)22*214t 


TĐN SỐ 7: 2 #Âj? lái ô tê 
Vui tươi = Nhí nhánh Nhạc và lời : ĐOÀN PHI 


k——k k `—k 
s——== << „—„ eœ. 2 + 


Po pí po po po, lôi lái xe ô tô. 


—— k—k À 
s s.-. e—.z—z_--.z- ¬ ¬ = : ] 
- 


Po pí_ po, lô lái xe, có dai đi không nào ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trong bài TĐN số 7 có những hình nốt và kí hiệu nào ? 
2. Hãy sắp xếp các nốt nhạc trong bài TĐN số 7 từ nốt thấp nhất đến 


nốt cao nhất trên khuông. 


40 


HỌC HÁT : 


êriếr2 


BÀI EM VẤN NHỚ TRƯỜNG XƯA 


mm vẫn nhớ tường xưa 


Vui ~ Tha thiết 


Nhạc và lời : THANH SƠN 


K h = R =: R À 
h s ca s z- 
Rỏ + 
Trường làng em có hàng — tre 
(Tình quê) hương gắn liên yêu 
lì 
xanh, cây rợp bóng mát yêu đời yên lành. Nhịp câu 
thương, bao mùa mưa nắng em vẫn đến trường. Thầy cô 
1. 
h ¬ R k + là ¬ BI N =ì 
ø- mài s- = c— £ ø 
tre lối về nhà em, qua rẩy nương xanh thấy vui êm 
em đã dạy cho em, yêu nước yêu... 
2. 
k 
À h— s—¬ T R 
° k3 ° z ° = 
đêm. Tình quê... 
..HÊ Và  yÊU gia đình 


Tre — xanh kia SẼ — có ngày rồi — già, - chổi 
Em  siêng măng gắng học hành ngày ngày,  rôi 
h h À k là 
} } } ì ì 
SE . = -———=- 
non Vươï lên thắm cây Vườn mượt mà. 
mai sau đây Sẽ nên người thành tài. 


^ h : 


` 


4I 


——=R———R®—R 


Trường học này là cây hoa, còn nụ cười là hương hoa 
Dà cuộc đời nhịp thoi đưa, từng mùa hè từng cơn mưa... 


Y 
bay toả khắp quê — nhà. 
..Ẵ@H Vẫn nhớ trường xưa. 


Mái trường là nơi vô cùng thân thương và gắn bó với mỗi học sinh. Nơi 


ấy các em được học bao điều mới lạ, bao điều tốt, điều hay. Hình ảnh mái 
trường sẽ còn mãi lắng đọng lại trong tâm hồn chúng ta... 


Ngày mai dù đi xa, khúc hát #„ vẫn nhớ trường xưa sẽ đưa các em trở 
lại với khung cảnh thanh bình và thân quen của mái trường, nhắc các em 
ghi nhớ công ơn thầy cô đã dạy dỗ, nâng bước chúng ta khi còn tuổi thơ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Kể tên những bài hát về chủ để nhà trường. 
2. Học thuộc bài hát Em vẫn nhớ frường xưa. 


4 


ÉTIẾ T ÔN TẬP BÀI HÁT: _ 
: 22 Ê EM VẤN NHỚ TRƯỜNG XƯA 
TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 8 


1. Ôn tập bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa 
~ Trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca kết hợp 
gõ đệm. 
Lĩnh xướng : Trường làng em có hàng tre xanh đến thấy vui êm đêm. 
Nhóm I : Tình quê hương gắn liền yêu thương. 
Nhóm 2 : Bưo mùa mưa nắng em vẫn đến trường. 
Nhóm I1 : Thẩy cô em đã dạy cho em. 
Nhóm 2: Yêu nước yêu quê và yêu gia đình. 
Đồng ca : Tre xanh kia đến em vẫn nhớ trường xưa. 
~ Trình bày bài hát bằng hình thức tốp ca. 


2. Tập đọc nhạc 


— Luyện tập cao độ : 


° > ku 


— Luyện tập tiết tấu : 


£ J J2 J2 2 242 2 | ¿4Ì 
TĐN SỐ s : lây chiều 


Vừa phải _ Nhịp nhàng 


Z na 
„ z 
e „—# = 
Tiếng sáo diều vọng về qua luỹ tre. 
K: - 
S « E: . e ø En 
Trong mây chiêu đàn chỉm ớn bay về. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Đọc nhạc, hát lời và tập đánh nhịp bài TĐN số 8. 
2. Tập chép nhạc bài TĐÐN số 8. 


_ ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : 


KẾ CHUYỆN ÂM NHẠC 
1. Ôn tập bài hát : Màu xanh quê hương 
Trình bày bài hát Màu vanh quê lường bằng hình thức tốp ca có múa phụ hoạ. 


2. Ôn tập bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa 
Trình bày bài Em vẫn nhớ trường xưa theo cách hát có lĩnh xướng và 
đồng ca. 


3. Kể chuyện âm nhạc 


KHÚC NHẠC DƯỚI TRĂNG 

Một đêm trăng đẹp giữa mùa thu, tại một thị trấn ở nước Đức, nhạc sĩ 
Bét-tô-ven đạo bước trên hè phố. Các tháp chuông nhà thờ nhọn hoát 
vươn lên nền trời. Cả thị trấn đã chìm trong tĩnh mịch. 

Bét-tô-ven nghe vắng ra từ một ngõ hẻm tiếng ai chơi đàn dương cầm 
(pi-a-nô) bản Mơ-nuy-ế? của mình. Ngạc nhiên, ông rẽ vào ngõ nhỏ và 
dừng chân trước cửa một ngôi nhà cũ kĩ. Sau một lát lắng nghe, tiếng 
dương cầm yên lặng và Bét-tô-ven nghe thấy tiếng nói của người con gái : 

— Cha ơi, liệu có đủ tiền mua vé đi nghe hoà nhạc tối mai không ? 

— Cha đã chữa năm đồi giày rồi mà chưa đủ tiền. May ra chỉ mua được 
một vé cho con thôi. 

Trong nhà lại im lặng sau tiếng thở dài của người con gái. Như có điều 
gì thôi thúc, Bét-tô-ven khẽ gõ cửa. Người đàn ông đứng tuổi bước ra mở 
cửa, còn cô gái vẫn ngồi yên lặng trước đàn. 

— Thưa ông, tôi đi qua đây, nghe tiếng dương cầm nên xin phép vào thăm. 

— Mời ông vào. Con gái tôi ham thích âm nhạc, nhưng cháu chơi đàn còn 
kém cỏi lắm ! 

Bết-tô-ven mạnh dạn : 

— Thưa ông, tôi có biết một chút âm nhạc, nếu ông và cô cho phép, tôi xin 
đàn một khúc. 

~ Ồ thưa ông, xin ông cứ tự nhiên. 

Người con gái vội đứng dạy để nhường đàn cho khách, tay cô lần theo 
thành cây đàn, ánh mắt như nhìn vào vô định. Lúc đó, Bét-tô-ven nhận ra 
đó là một cô gái mù. Niềm thương cảm trào lên trong lòng, Bét-tô-ven 
chơi đàn với sự xúc động mãnh liệt và tình cảm chân thành, day dứt... 


45 


— Thưa ông, chắc hẳn ông là nhạc sĩ Bét-tô-ven nổi tiếng ? - Cô gái mù 
ngập ngừng hỏi khẽ, chưa thấy câu trả lời, cô chậm bước đến cửa số đẩy 
nhẹ cánh cửa. Ánh trăng vàng tràn vào gian phòng nhỏ. Trên nền trời có 
những ngôi sao lấp lánh. Hàng cây dương liễu và những nóc nhà thờ cổ 
kính hiện ra trước mát Bét-tô-ven. Nhạc sĩ lướt nhẹ hai tay trên hàng phím 
đàn, một giai điệu vừa xuất hiện trong đầu. Những âm thanh vang lên bởi 
cảm xúc chợt đến khi ông chơi đàn trong căn phòng lạ, giữa không gian 
huyền ảo của ánh trăng và trước sự ngạc nhiên của cô gái mù. Hiếm khi 
Bét-tô-ven chơi đàn say sưa đến thế, âm thanh bay lên như hoà tan trong 
ánh trăng, theo làn gió toả khắp màn đêm. Tiếng đàn đã im từ lâu, hai cha 
con người thợ giày mới như chợt tỉnh... 


— Thưa nhạc sĩ Bét-tô-ven, xin cảm ơn ông đã mang ánh sáng đến cho 
chúng tôi. — Người thợ run run chào vị khách đang bước ra cửa. 


— Thưa ông. chính tôi mới là người chịu ơn ông và cô. Tôi xin phép được 
mời ông và cô tối mai đi nghe hoà nhạc tại nhà hát. 


46 


Rời khỏi xóm lao động nghèo, Bét-tô-ven rảo bước về nhà, ông muốn ghi 
lại nét nhạc vừa xuất hiện. Ngay đêm ấy, nhà soạn nhạc thiên tài đã hoàn 
thành tác phẩm tuyệt vời : Bản Sô-nát Ánh trăng. 

Theo TẠP CHÍ ÂM NHẠC. 


Ghi chú : Lút-vích Van Bét-tô-ven (1770 — 1827) là nhạc sĩ thiên tài người 
Đức. Bản Sô-nát Á;h răng là một trong rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy nói tên những nốt nhạc ở khuông nhạc đầu trong bài Em vẫn nhớ 
trường xưa. 


2. Tập trình bày bài hát Em vẫn nhớ trường xưa theo nhóm. 


#mẾ 2 ÔN TẬP TĐN SỐ 7, SỐ 8 
TE “`, NGHE NHẠC 


1. Ôn tập TĐN số 7 
— Luyện tập tiết tấu : 


#2» 4Jl1)) 412222 |2t] 


— Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 7. Trình bày 
bài TĐN số 7 theo nhóm hoặc cá nhân. 


2. Ôn tập TĐN số 8 


— Luyện tập tiết tấu : 


f2 J J3 13434 là] 


— Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐÐN số 8. Trình bày 
bài TĐN số 8 theo nhóm hoặc cá nhân. 


47 


3. Nghe nhạc 


Nghe một bài dân ca chọn lọc. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Trình bày bài TĐÐN số 7 và gõ đệm theo phách. 
2. Trình bày bài TĐN số 8 và gõ đệm theo nhịp. 


ÊmIết-3Ñ s2 oan có 
IẾ Ẹ BÀI DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ 
Dàn đồng ca màa hạ 


Nhạc : LÊ MINH CHÂU 


Vui — Trong sáng Lời : Phỏng thơ NGUYỄN MINH NGUYÊN 

= E=======: lộ 
===—=—=— 
_i 


Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng 


== R R À == 
= an 


hát bè trầm hoà bè cao trong màn xanh lá dày 


ce_—=s—s—_s~z acc 7. 
7 L¡ 


Tiếng ve ngân trong veo, đụng đưa rặng tre ngà, lời 


H$| 


= === ==: 


dịu dàng thương yêu mang bao niêm tha thiết Lời ve 


ngân da diết, se sợi chỉ âm thanh, khâu những 


48 


= =—==-= 
z Lực Lm? =“ XNK —= 
^ >— ^ Ậ $ xa? ^ 
đường rạo rực vào - nền mây biếc xanh. Dàn 


đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày, mặt đất tràn tiếng 


se = k =. . 
n: s—=_.— „ph ng 


nhạc dậy nghe nào mâm cây Ve ve ve ve ve. Ve 


z = k s k k k = k k À | 
z1. . 38.8998: 8. 5s. ca 2 
t# V€ Vé 1£. Ve VŒ w€@ Vể về. Ve Về V#£ V€ ve. 


Hoa phượng và tiếng ve là màu sắc và âm thanh báo hiệu mùa hè tới. 
Khi tiếng ve râm ran, vang vọng là lúc các em sắp chia tay ngôi trường để 
đón một mùa hè vui. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tập trình bày bài hát theo hình thức tốp ca. 


2. Kể tên một vài bài hát về chủ đề mùa hè. 


49 


#rIEr3 ÔN TẬP BÀI HÁT : DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ 
NGHE NHẠC 


1. Ôn tập bài hát : Dàn đồng ca mùa hạ 

— Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca. 

— Trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca. 
— Tập hát kết hợp động tác phụ hoạ và biểu diễn bài hát trước lớp. 


2. Nghe nhạc 


Nghe một bài hát thiếu nhi hay một bài dân ca hoặc một trích đoạn 
nhạc không lời. 


Bài đọc thêm 


NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT CỦA CHÚNG TA 


Người ta ai cũng trải qua tuổi ấu thơ. Sau này, khi đã lớn lên hoặc trở về 
già, thỉnh thoảng những kỉ niệm thời xa xưa vẫn hiện về trong tâm trí 
chúng ta như một cuốn phim rất đỗi thân thương. Những hình ảnh về người, 
về cảnh có thể đã bị năm tháng của cuộc đời sau này làm cho mờ nhạt khi 
chúng ta nhớ lại thời mình vẫn còn lẫm chẫm biết đi, bập bẹ học nói, nhưng 
có những cái vẫn hằn sâu khá rõ nét trong kí ức của mỗi người. Đó là âm 
thanh mà ta đã nghe, đã học từ những năm đầu tiên của cuộc đời. 


50 


Các nhà khoa học đã khẳng định rằng âm thanh đến với con người từ rất 
sớm. Em bé nằm trong bụng mẹ đã bắt đầu được nghe những âm thanh ở 
bên ngoài, trong khi đó thì mắt của em còn nhắm nghiền, chưa hề được tiếp 
xúc với ánh sáng và màu sắc. 

Một nhà chỉ huy âm nhạc người Mĩ, có mẹ là nghệ sĩ đàn pi-a-nô, đã kể 
lại một sự việc thế này : Thuở bé khi còn học đàn pi-a-nô, có những bản 
nhạc khá dài mà chỉ mới đánh lên câu đầu tiên là trong óc đã hình dung ra 
được cả bài và ông có thể đánh trôi chảy từ đầu đến cuối, không cần nhìn 
vào sách nhạc. Thì ra đó là những bản nhạc mà khi còn trong bụng mẹ, ông 
đã nghe mẹ luyện tập hằng ngày. Những âm thanh đó đã ïn trong óc ông từ 
khi chưa cất tiếng khóc chào đời. 

Chuyện tưởng như viển vông này lại được các nhà khoa học xác nhận là 
hoàn toàn có thể xảy ra như vậy. 

Chỉ cần quan sát xung quanh ta và nghĩ lại về những điều làm mình thích 
thú, chắc các em đều có thể thấy rằng tuổi thiếu nhi rất gắn bó với âm nhạc. 
Từ nhà trẻ, lớp mẫu giáo tới các trường phổ thông, đâu đâu chúng ta cũng 
có thể nghe ngân vang tiếng hát, lời ca. Âm nhạc rõ ràng là người bạn thân 
thiết của tuổi nhỏ. 

Có người cho rằng, âm nhạc là ngôn ngữ có tính chất quốc tế, không cần 
phiên dịch. Điều đó cũng đúng bởi khi tìm hiểu kho tàng âm nhạc trên thế giới, 
chúng ta nhận thấy những điều gần gũi giữa nền dân ca các nước. Cả những 
tác phẩm cổ điển của Mô-da (Áo), Bét-tô-ven (Đức), Trai-cốp-xki (Nga), 
Gơ-rích (Na-uy).... cũng có thể mang lại cho chúng ta những niềm xúc 


động sâu sắc và đẹp đẽ. Thế giới âm nhạc quả thật là bao la và vô cùng hấp 
dẫn. Âm nhạc chân chính làm cho tâm hồn chúng ta ngày càng gần với 
những gì tốt đẹp nhất của loài người và làm cho mỗi người biết sống một 
cách cao đẹp hơn. 


Theo sách ÂM NHẠC Ỏ QUANH TA, Phạm Tuyên. 


51 


¿rier32 HỌC BÀI HÁT DO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN 


¿riếr33 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT : 
TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC, 

MÀU XANH QUÊ HƯƠNG 

ÔN TẬP TĐN SỐ 6 


1. Ôn tập bài hát : Tre ngà bên Lăng Bác 

— Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. 

— Tập trình bày theo hình thức đơn ca, tốp ca. 

— Kể tên và hát những bài hát viết về Bác Hồ với thiếu nhi. 


52 


2. Ôn tập bài hát : Màu xanh quê hương 

— Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. 

— Trình bày bài hát Màu xanh quê hương bằng hình thức tốp ca có múa phụ hoạ. 
3. Ôn tập TĐN số 6 


— Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 6. 


ẳT m3 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT : 
IẾ 1 EM VẤN NHỚ TRƯỜNG XƯA, 

DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ 

ÔN TẬP TĐN SỐ 8 


1. Ôn tập bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa 

— Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. 

— Hãy nói cảm nhận của em về bài hát. 

— Trình bày bài hát theo hình thức tốp ca có vận động phụ hoạ. 

2. Ôn tập bài hát : Dàn đồng ca mùa hạ 

— Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. 

— Trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo nhịp. 


3. Ôn tập TĐN số 8 
— Luyện tập cao độ : 


“————_—————- 


— Luyện tập tiết tấu : 


XÃ. di la lái 


— Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 8. 


54 


) TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT 


56 


ta tr R 


PHỤ LỤC 


MỘT SỐ BÀI HÁT ĐỀ BỔ SUNG, THAY THẾ 
HOẶC DÙNG CHO NGOẠI KHOÁ 


. Mùa hoa phượng nở (Nhạc và lời : Hoàng Vân) 

- Đất nước tươi đẹp sao (Nhạc Ma-lai-xi-a — Lời Việt : Vũ Trọng Tường) 
- Hoa chăm pa (Bài hát Lào) 

. Vườn xuân (Nhạc : Khánh Vinh — Lời : Phỏng thơ Trần Quốc Toàn) 

. Tiếng hát tuổi thơ (Nhạc và lời : Thái Nghĩa) 


Milàa hoa phượng nở 


Nhạc và lời : HOÀNG VÂN 


Nhanh — Vui 


hì 


lai 


“—† 


k4 k4 r ba 


tả 


Tụ hú 
(Tung cánh) 


kêu, tu hú kêu, 
chỉ bay khắp nơi, 


- 
hoa gạo 
dưới bầu 


nở 


trời, với - ruổi 


hoa phượng đỏ 
trẻ 


HỚC mơ  hí 


Tổ quốc 


đang mong 


Vọng. 
chờ. 


T 


—— 


ba 


sì 


r 
hú 
bước 


Tụ 
Tu 
— 


Âêu, 
đi 


tụ — hú 


ú kêu, 
trong nẵng 


mùa 
mái, ngàn 


be 


` 


EEh 


7. 
vào mùa 
giục lòng 


chín 


tốt ta 


lái „ 
thị, tình bạn 


, học tập 


r 
trong sáng dưới 
gương sáng bao 


À 


Ì 


3 


Ve ve 
Hãy nhớ 


trường. 
hùng. 


rẻ 
VỀ, — VHỈ. VHỈ 
Người, hãy nhớ 


s 
ve, hè 


lấy lời 


«T. 
vui, hè 
lấy lời 


Cây xanh xanh rợp bóng ven 


- 
s 
về, 


đường, hương sen 


Người. Mang trong 


tìm màu thấm khăn 


quàng, mang trong 


1, 2. 


À 


thơm toả ngất muôn 
từn màu thắm hoa... 


`. LẠ 
nhà. Tung cánh... 
-.. PhƯỢNg. 


DĐ 


Đất nước tươi đẹp sao 


Nhạc Ma-lai-vi-a 


Nhanh, tha thiết Lời Việt : VŨ TRỌNG TƯỜNG 
: s =n e xẻ PM ” z 
Đẹp sao đất nước như bài thơ. Biển 


(Ngày) mai như cánh chữm hải âu. Vượt 


- =) - x E 
xanh thấp — thoáng bao cánh buôm. Dừa 
khơi bay khắp — muôn phương trời. Càng 

Ầ lì 
s.—s 8 —sø—g =h ¬ == 


xanh ôm ấp bao nếp nhà Êm ấm tiếng ru 
yêu ha thiết quê hương này cùng tiếng hát ru 


hời trên cánh nôi tuổi — thơ. Ngày... 
hồi ngày ẩu thơ êm... ... đâm. 


Hoa chăm pa 


Nhịp nhàng — Tha thiết Bài hát Lào 
PC === 
sáo =: P==: l " Ể . = 
Hoa chăm pa đi, nức muôn hương — trời, 
(Hoa đẹp chăm)  pa, sắc hoa tuyệt - vời, 
| —=;—Ƒ S "—S 
LỆ ®—g s eo ø 7 
sắc reo ngàn lối, trăm thắm ngàn tươi khôn sánh kịp 
vấn vương lòng - tôi, dân mước lào nghe vang khẩn gần 
— 

„—x-z =: =. °s—#8 # s8 —g F 
hương sắc chăm pa - ơi. Hoa chăm pa ơi dân Lào nuôi 
xa khúc ca chăm pa. Non sông bao la tươi đẹp muôn 

k 
hoa đã bao năm rồi. Gió dưa hương nông vượi qua núi 
hoa khắp nơi đón mời Dấu muôn phương trời rừng xanh núi 
§ 
r5 s .—s - s..x..g 
đổi - tới thôn làng tôi. Bao ngày thơ 
đổi khó quên trong lòng tôi. Hoa đẹp chăm 
§ 
« e 
ø- « ” ø s“-.—s 
ngây hoa — đã cùng tôi kết thân bạn 
pa chan chứa đẩy vơi thấm tô tình... 
1, : : 2. 
Ầ~ 7 ° 7 
đồ ——— Hoa đẹp chăm... 


j9 


Vườn xuân 


Nhạc : KHÁNH VINH 
Lời : Phỏng thơ TRẤN QUỐC TOÀN 
lÍ 


li VY 


Vườn xuân trăm thứ cây, cây xum_ xuê trong 


l———al 
—== “m—mz—£ “5®, -.-“ 


vườn  Chổi non chen lá xanh, gió vờn — rung trong 


| 
gió. Vườn xuân trăm thứ hoa, hoa đưa hương thơm 


==_-. 
:E—==========—=- 


lành Mùa xuân đang tớ đây giữa quê hương mình l 


C— 
yêu Hãy nhớ ơn người trắng cây, nhớ ơn người gieo 
À † 


, ) ø 


hạt Hãy chăm cho đất nước mình luôn xanh tươi hoa 


trái. Hãy giữ mãi đẹp mùa xuân, Trái Đất 


.—* #=—=—:—£ 
”= ˆ 3 rã 3 ồ 
thêm — thanh bình, Hành tỉnh f4 quay quay 


kẽ 
sp I=: =========-= 


La Y 
mãi, quay theo hương mùa xuân. Vườn... ... XHÂN. 


Tiếng hát tuổi thơ 


Nhanh — Vưi tươi — Thanh thoát Nhạc và lời : THÁI NGHĨA 
s £ m mm =. 
ìre £ø ÖỔ £f|eøz 
Nhạc .. 
- = + 


Chúng em như đàn chừm đang líu lo hót muôn bài 
(Tiếng) ca đang vượt lên vui với bao chiến công của 


À À R 

„=— „- | ".— ” 
===—= 

ca quê hương Đấu trời cao trong sáng nơi chúng 

quê hương mình Một mùa xuân đáng - tới khi chúng 


k 
ề À À R 
sa) =: ” =——_— 7 Ầ Bì zh 


F) 
em đang được chấp cánh bay Về đây bao đàn 
mến quê hương Và - khỉ trong lòng 


em biết mình yêu t 
k= ® j + n 8 =8 ; 3 = „ = 


chữm chưng tiếng ca hát ca ngợi - quê hương mình. 
em đang cô thêm ân về hương lai. 


À Ầ h Fị =c ` ¬ s ¬ PỊ 
Là 

Từng niềm vui dang tới như giú reu trong màu xuân — mới, 
là khi em dang biế tiếng hát em đang được chấp cánh, 


1, 
N À5 N 
` —= —=—=== 
khăn quàng bay phấp phới tươi thẩm như bao niễnước mở. 
trong lời ca em... 


2. 
“HE HH Z2 ##—==P || 
=E :i ==.= 
=. ": 
Tiếng........ hát đang có thêm bao điêu em yêu. Nhạc... 
61 


Tiết I 
Tiết 2 
Tiết 3 


Tiết 4 
Tiết 5 


Tiết 6 
Tiết 7 


Tiết 8 


Tiết 9 
Tiết 10 


Tiết II 


Tiết 12 
Tiết 13 


Tiết 14 


Tiết l5 


Tiết 16 
“Tiết 17 


Tiết 18 


Tiết 19 
Tiết 20 


Tiết 21 
Tiết 22 


62 


MỤC LỤC 


Trang 
Ôn tập một số bài hát đã học .........................c cà cà. 3 
Học hát : Bài Reo vang bình minh...........................c..c co 6 
Ôn tập bài hát : Reø vang bình mình ............................... 8 
Tập đọc nhạc : TĐN số 1 
Học hát : Bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh số D7061 A2 si 
Ôn tập bài hát : /Jấy giữ cho em bu trời xanh ...................... 10 
Tập đọc nhạc : TĐN số 2 
Họp fiát? ĐI GốØ,GTitm HA NỘI boausuyadqiia 3S và V4 Sà d5 8VSS 34 86 46 ây tá 12 
Ôn tập bài hát : Con chứ hay hỘI ............... co. cuc 14 


Ôn tập TĐN số 1. số 2 
Ôn tập 2 bài hát : Ñeo vang bình mình, Hãy giữ cho em bầu trời xanh 1T 
Nghe nhạc 

Học hát : Bài Những bông hoa những bài ca. ......................- 
Ôn tập bài hát : Mhững bông hoa những bài ca, 
Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài 

Tập đọc nhạc : TĐN số 3... 
Nghe nhạc 

Học hát : Bài Ước mơ... 5 : È Ề P 
o8) i08 s3, PP. ............ 


Tập đọc nhạ: ĐN số 4 

Ôn tập 2 bài hát : Những bông hoa những bài ca, Ước mơ............. 25 
Nghe nhạc 

Ôn tApTTĐNGI3, XU auyikt nó Siả6 há Sauaosi (cd6 trakoxSki lá bx3dodn:s.6, S-ssst gi 26 
Kể chuyện âm nhạc 

Hạc bãi hát đo địa phương tự chọn.........................-‹..... 28 


Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát : leo vung Đừnh mình, Lấy giữ cho em bảu mời xanh, 29 
Ôn tập TĐN số 2 


Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ... 30 
Ôn tập TĐN số 4 

EEOD/HáLI£BàI.HUI THÔI qi3edaenia462ieQG0016- E86 -xÃS' dụ cAIG' tạ: gố: lạc Ghế chê suy daÊ) 32 
Ôn (ẬP ĐÀI Hột HỐNHHB! tuiggtsaibaissrgBlARoa cha lá da, dã, 6 dã vài sạ siy sa vây s4 33 
Tập đọc nhạc : TĐN số 5 

s00 53171 1ESI5):1Mý §c23,14700⁄12/3160:0154151;1T2PRĐPTET TTTTTTT T7 1n ng 34 
Ôn tập bài hát : Tre ngà bên Lăng Bác ............................ 36 


Tập đọc nhạc : TĐN số 6 


Tiết 23 


Tiết 24 
Tiết 25 


Tiết 26 
Tiết 27 


Tiết 28 


Tiết 20 


Tiết 30 
Tiết 31 


Tiết 32 
Tiết 33 


Tiết 34 


Tiết 35 


Phụ lục : 


ôn tập 2 bài hát : #át mừng, Tre ngà bên Lăng Bác _................... 37 
Ôn tập TĐN số 6 


Học ñấF::Bài MiuW.xanh:quê HHỮNG -......... cá c2 2222021250 S4 2432434 6Ÿ 38 
Ôn tập bài hát : Màu xanh quê hương.................. cà. 39 
Tập đọc nhạc : TĐN số 7 

Học hát : Bài Em vẫn nhớ trường XHđ...................cằccằ se 41 
Ôn tập bài hát : Em vẫn nhớ trƯỜNg XHA...........................- 43 
Tập đọc nhạc : TĐN số 8 

Ôn tập 2 bài hát : Màu vanh quê hương, Em vẫn nhớ trường xưa ........- 44 
Kể chuyện âm nhạc 

l(Ốii/fAD:TTDN)SB 7, ,SB N! swscutubgSi01606040018148 61.306) 304.36 sp SG S8 NGẤD 96.08) 0u dã 47 
Nghe nhạc 

Học hát : Bài Dàn đồng ca mùa hạ..............................« 48 
Ôn tập bài hát : Dàn đồng ca mùa hạ ..............................50 
Nghe nhạc 


Học bài hát do địa phương tự chọn . sản) L2! 
Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát : Tre ngà L bên Tăng Bác, Màu xanh quê hương 52 
Ôn tập TĐN số 6 

Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát : #ờm vẫn nhớ trường xưa, Dàn đông ca mùa hạ 54 
Ôn tập TĐN số 8 

Tp Biểu/diện:bá6!DRIIHẤE ¿t.oussaaealgiag14G:44 1ï. 0h acqQ: lẾn sa của đốt 2-a06-—3si8 
Một số bài hát để bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá. 


63 


Chịu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đố HOÀNG LÊ BÁCH 
Chịu trách nhiệm nội đun g: Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


Biên tập lấn đâu : BÙI ANH TÚ 
Biên tập tái bản :` LÊ THỊ HỒNG VÂN 

Biên tập mĩ thuật : MẠNH DỨA 
Biên tập kĩ thuật :` BÙI QUANG TUẤN 

Minh hoạ : LÊ TÂM - LÂM THẢO 

Thình bày bà : MẠNH DỨA 

Sửa bản in :` LÊ THỊ HỒNG VÂN 
Chế bản :` CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀ 


THÔNG 


ÂM NHẠC 5 


Mã số : 1H506T8 
In bản, (QĐ_ ) khổ 17 x 24 cm. 


1212| 110/01)l1J 8P TS Ti 

Địa chỉ...... 

Cơ sởin : savrss:sÐ|BïGHf'sosa 

Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/150 - 932/GD 


Số QĐXB: /QĐ- GD - HN ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 
Mã số ISBN : 978-604-0-00062-0 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


_ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 


1. TIẾNG VIỆT 5 đập một, tập hai) 
2. TOÁN 5 

3. KHOA HỌC 5 

4. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5 

5. ÂM NHẠC 5 

6. MĨ THUẬT 5 

7. ĐẠO ĐỨC 5 

8. KĨ THUẬT 5 


znã vạch @® : 


Tem chống giả. GIÁ sua 


